
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Huấn luyện viên xinh đẹp tiết lộ bí kíp tập kickboxing "biến 
mỡ thành nạc" 

T ác giả Ểế Quân Lương 



Huấn luyện viên Hana Giang Anh cho rằng Kick-Boxing là bộ môn hiệu quả để giúp bạn giảm cân, làm săn chắc cơ 
thể mà không lo lên cơ bắp. 







Không chỉ là huấn luyện viên Group X, Yoga, Nguyễn Đăng Giang Anh (Hana Giang Anh) còn đang giảng dạy bộ môn 
kick-boxing tại Fitness Plus. Bố là võ sư, nên ngay từ nhỏ cô bé giang anh đã có "máu võ thuật" và thường xuyên tập 
luyện bộ môn này. Đến nay, Kick-boxing là bộ môn Hana Giang Anh thích nhất trong nhóm titness. 



Theo huấn luyện viên này, Kick-boxing có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Đây không chỉ là bộ môn giúp giảm 
cân hiệu quả và nhanh chóng mà còn yêu cầu người tập chuyển động toàn thân khiến vóc dáng săn chắc đồng bộ. 
Ngoài ra, bộ môn này làm tăng hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp, sự dẻo dai, khả năng chịu đựng giúp người tập 
khéo léo, nhanh nhẹn hon khi phải tránh các đường tấn công. 





"Bạn phải trải qua những phút tập trung chịu đựng cường độ cao. Vì vậy kick boxing sẽ giúp bạn thành một chiến 
binh, nâng cao sức chịu đựng co thế, cũng như khối óc, vượt qua áp lực, sự vất vả trong cuôc sống, trỏ nên yêu đời 
và bản lĩnh hon", Hana chia sẻ. 



Với bộ môn mạnh mẽ tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh này, giang anh cho biết có nhiều tác dụng giúp phụ nữ 
làm đẹp hiệu quả. "Kick-boxing hoàn toàn có tác dụng làm săn chắc co thể, "biên mỡ thành nạc". Vì vậy, chị em phụ 
nữ hoàn toàn có thể yên tâm tập luyện mà không lo lên co, vóc dáng thô kệch. Bạn có thể thấy vai và tay của mình 
khỏe mạnh và đô hon một chút, nhưng tổng thể sẽ rất đẹp, khỏe và gợi cảm. Vì vậy, sau nhiều năm tập luyện đều đặn 
hàng ngày, Hana vẫn tự tin khi có vóc dáng bình thường và khỏe mạnh. 





Khi tập luyện kick boxing, huấn luyện viên giang anh lưu ý mỗi tuần chúng ta chỉ nên tập 2-3 buổi (1 tiếng/buối), trang 
phục thể thao gọn gàng, co giãn, dễ vận động. Cũng như các môn thể thao khác, bạn nên ăn lót dạ trước khi tập 
khoảng 30-45 phút để tránh bị tụt huyết áp do vận động mạnh và tập trung cao độ. Hana thường ăn một bữa nhẹ 
trước khi tập 40 phút gồm một quả chuối và sữa chua không đường. Đặc biệt, người tập cần khởi động co thế trong 
vòng 1 5 phút, nhất là vào mùa đông để tránh chấn thưong, tăng hiệu quả của bài tập. 





Nữ huấn luyện viên nóng bỏng thẳng thắn chia sẻ: "kick-boxing không dành cho những cô nàng ưỡn ẹo. Các bạn có 
thể nghĩ rằng một cô gái tạo dáng bên găng tay và bao cát thật là đẹp và quyến rũ, nhưng bạn nên từ bỏ ý định làm 
quen với kick-boxing nếu đến phòng tập chỉ đế tạo dáng. Đây là bộ môn khắc nghiệt vầ cần tập trung cao độ. Nếu lơ 
là, rất có thể bạn sẽ phải chịu đòn liên tiếp từ đối phương". Vì vậy Hana khuyên rằng, hãy xác định mục tiêu nghiêm 
túc khi bước vào phòng tập. 

Có thể bạn quan tâm: 7 phong cách tập luyện trong tuần của HLV Hana Giang Anh 


Theo : Zing 


Xem thêm: 

• 18 bài tập cơ bắp tay cho nam giới hiệu quả nhất 

• 6 lý do bạn nên đến phòng tập thể hình nhiều hơn 

• 13 động tác tập cơ chân với thang dây hoàn toàn mới 

• 6 bài tập cơ chân không cần tạ cực hiệu quả tại nhà 


í 


Tlnícln "Like" / H&y.+Ịnì' "SlnQtV 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 




Dàn trai 6 múi trong bản cover "Hậu... 



Song Joong Ki khoe bụng 6 múi và th... 



Bí mật đằng sau co bắp 'nét căng' c... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

1 3 động tác tập cơ chân với thang dây hoàn toàn mới 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 




0, Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 






Kiến thức cần biết về Deadlitt 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 





BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TÂP BÀI TÂP ĐÙI BÀI TÂP 

CO TRƯỚC LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP BÀI TÂP PLANK 

NGỰC 







BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK ĐÔNG TÁC SQUAT 

HÌNH 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂPTHỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VIDEOTHỂ 

NHÀ HÌNH 





KHỎEĐẸP.VN 


• Mẫu váy hoạ tiết cực xinh các nàng không thể thiếu Hè này 

Bạn đang chuẩn bị trang phục đẹp sẵn sàng cho chuyến du lịch Hè? Trang phục hoạ tiết luôn... 

• 5 Bài tập vận động giúp đốt mỡ nhanh nhất không thể bỏ qua 

Bạn đang tìm kiếm những bài tập vận động đế đốt mỡ hiệu quả? Bạn đang trong quá trình... 

• 6 bí mật giúp bạn vượt qua chặn đua đạp xe của Ironman tốt hon 

Bạn đang chuẩn bị cho cuộc đua ironman? Bạn đã chuẩn bị sẵn sảng cho phần chạy bộ và... 

• 6 sai lầm tập bắp chân bạn cần tránh ngay khi tập thế hình 

Nếu bắp chân của bạn trông giống như của con nít, tập hoài mà chẳng phát triển, chắc chắn... 

• Trào lưu tóc rẽ ngôi giữa đang càng quét mùa hè 201 6 

Kiểu tóc rẽ ngôi giữa đang ngày càng trở nên thịnh hành hon vì vẻ dịu dành nữ tính... 



THỂ 


HỈNH 


Co 'ỉk" Tim kiêm Tuy Chinh 



Bài ngẫu nhiên 


' . 5 LÝ DO BẠN NÊN UỐNG CÀ PHÊ TRƯỚC KHI TẬP THỂ HÌNH 

_ 

21 .1 2.201 5 - Comments Disabled 

Như nhiều người, có thể bạn sẽ bắt đầu một ngày với một tách cà phê. Thep tạp chí Health Magazine, hơn nửa... 


ẵ 10 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG TRONG THẾ HÌNH 

1 6.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Tập luyện để có lượng cơ bắp mong muốn không khó nếu như bạn nắm rõ những quy tắc căn bản và tập luyện chăm... 



6 ĐIỀU Cơ BẢN PHẢI TUÂN THEO KHI TẬP THỂ HÌNH 

29.03.201 6 - 0 Comments 

-JTV. 

Nếu luôn bỏ cuộc nửa chừng trên chặng đường rèn luyện thể hình, có thể là do bản thân chưa đủ nghị lực hoặc... 


Bài mới 



HUẤN LUYỆN VIÊN XINH ĐẸP TIẾT Lộ BÍ KÍP TẬP KICKBOXING “BIẾN Mỡ THÀNH NạC" 


Huấn luyện viên Hana Giang Anh cho rằng Kick-Boxing là bộ môn hiệu... 

13 ĐỘNG TÁC TẬP Cơ CHÂN VỚI THANG DÂY HOÀN TOÀN MỚI 


Có thể khi nhắc đến thang dây, các bạn sẽ hình dung đến những chiếc... 

3 I 6 BÀI TẬP Cơ CHÂN KHÔNG CẦN Tạ cực HIỆU QUẢ Tại NHÀ 

st 









Cơ chân có thể nói là một trong những bộ phận cơ bắp khó rèn luyện... 





